Làm cho tình yêu của con dành cho việc nỗ lực 
mãnh liệt 
trở nên giống như núi lửa 
và lan tỏa làn sóng của sự bàng quan vô hạn 


Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ba đường trên vâng trán 
của mỗi đứa con. 

- Đường đầu tiên đó là đường vận may nhận được sự nuôi 
dưỡng của Thượng Đế. Con chỉ nhận được vận may là sự 
nuôi dưỡng của Thượng Đế một lần duy nhất trong suốt 
cả Chu kỳ. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao này, không vào 
lúc nào khác, sự nuôi dưỡng này có thể được trao bởi 
Thượng Đế. Rất ít những đứa con nhận được sự nuôi 
dưỡng này từ Thượng Đế. 

- Đường vận may thứ hai là đường học tập của Thượng Đế. 
Đường vận may học tập của Thượng Đế thì thật vĩ đại: 
đích thân Thượng Đế trở thành Người Thầy và dạy cho 
con. 

- Đường vận may thứ ba là đường thành quả con nhận được 
từ Thượng Đế. Hãy nghĩ xem con đã nhận được nhiều bao 
nhiêu. Tất cả các con đều nhớ danh sách các thành quả 
của con dài bao nhiêu. 

Ba đường vận may này đang tỏa sáng trên vâng trán của mỗi 
đứa con. Con có xem mình là linh hồn may mắn đang được trao 
cho vận may này không? Sự nuôi dưỡng, việc học và thành quả. 
Cùng với điều này, dựa trên niềm tin của con, BapDada cũng 
đang nhìn thấy niềm hân hoan say sưa tâm linh của con. Tất cả 
các con, những linh hồn, con của Thượng Đế, có niềm hân 
hoan say sưa tâm linh. Con là cao quý nhất, vĩ đại nhất và 
thiêng liêng nhất trong số mọi người trên khắp thế giới và 
trong suốt cả Chu kỳ. Không linh hồn nào khác trở nên thanh 
khiết trong cơ thể và trong tâm trí của họ, cũng như tràn đầy 
mọi đức hạnh và hoàn toàn không thói tật như các con, khi con 
ở trong hình thể thánh thần của mình. Con là cao quý nhất, 
thiêng liêng nhất và cũng giàu có nhất. Vào lúc ban đầu thiết 
lập, BapDada từng nói với con rằng con là giàu có nhất. Điều 
này cũng được in trên báo chí với thật nhiều niềm hân hoan 
say sưa răng “Om Mandli là giàu có nhất trên thế giới”. Đây là 
lời ca ngợi về tất cả các con vào lúc ban đầu thiết lập. Thậm 
chí nếu ai đó có trở thành triệu triệu phú trong vòng một ngày, 
thì không ai có thể giàu như con; con là giàu có nhất. Dấu hiệu 
của việc trở nên giàu có nhất là gì? Đây là điều rất nhỏ bé. Con 


người nỗ lực rất nhiều để trở nên giàu có nhất, trong khi con 
trở nên tràn đầy tất cả kho báu thật dễ dàng! Con biết phương 
pháp cho điều này, phải không? Tất cả những gì con phải làm 
là đặt một dấu chấm nhỏ. Khi con đặt một dấu chấm, con học 
hỏi được nhiều hơn. Giống như khi con thêm số 0 để gia tăng 
số lượng lên. Mỗi linh hồn đều là một chấm điểm, Người Cha là 
một Chấm, và đặt dấu chấm hết đối với Vở kịch thì cũng là một 
chấm. Ngay khi con nhớ rằng con là linh hồn, một chấm điểm, 
thu nhập của con gia tăng. Trong thế giới đời thường cũng thế, 
số lượng gia tăng khi số 0 được thêm vào. Chuyện gì xảy ra khi 
con thêm số 0 đằng sau số 1? Nó trở thành số 10. Khi con thêm 
một số 0, hai số 0, ba số 0, bốn số 0, con số tiếp tục gia tăng. 
Phương pháp của con thật là dễ! Đặt dấu chấm ý thức linh hồn 
nghĩa là tích lũy kho báu cho bản thân. Sau đó, khi con đặt dấu 
chấm của Người Cha (tưởng nhớ đến Cha), con sẽ tích lũy được 
nhiều kho báu hơn. Rồi khi con đặt dấu chấm hết cho Vở kịch 
trong khi hành động trong mối liên hệ và mối quan hệ với 
người khác, khi con đặt dấu chấm hết đối với quá khứ, kho báu 
của con gia tăng nhiều hơn. Vậy trong suốt cả ngày, con đặt 
dấu chấm bao nhiêu lần? Con có đặt dấu chấm mà, phải 
không? Thật dễ để đặt dấu chấm. Con có thấy khó không? Dấu 
chấm có trơn tuột không? 


BapDada đã dạy cho con cách kiếm thu nhập bằng cách chỉ 
cần thêm vào một chấm. Tất cả các con có biết cách đặt một 
dấu chấm không? Nếu con biết cách làm việc này, thì hãy vỗ 
bằng một tay! Con chắc chắn mà, phải không? Hay là thỉnh 
thoảng nó trôi tuột đi, và thỉnh thoảng nó được chấm? Cách dễ 
dàng nhất đó là đặt một dấu chấm. Thậm chí người mù cũng có 
thể sử dụng cây bút chì để viết lên tờ giấy; người ấy có thể 
chấm một dấu chấm. Tuy nhiên, con là trinetri (người có ba 
con mắt). Do đó, con có thể liên tục sử dụng ba dấu chấm này. 
Dấu chấm hỏi thì ngoằn ngoèo. Con hãy viết ra rồi xem, nó 
ngoằn ngoèo, phải không? Thật dễ để chấm một chấm. Đây là 
lý do vì sao BapDada nói cho con biết những cách thức khác 
nhau để trở nên ngang bằng. Phương pháp đó là chỉ cần đặt 
một dấu chấm. Không còn cách nào khác. Thậm chí để trở nên 
vô thể, phương pháp con sử dụng đó là trở thành một chấm. 
Khi con trở nên vô thể, và khi con trở nên thoát nghiệp, 
phương pháp con sử dụng đó là trở thành một chấm. Đây là lý 
do vì sao BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng khi con 
tổ chức cuộc gặp gỡ với BapDada vào giờ amrit vela, khi con có 


cuộc trò chuyện từ tim đến tim, hoặc khi con đang làm công 
việc của con, trước hết con hãy đính tilak ba dấu chấm lên trán 
của con. Đừng có bắt đầu đính tilak ba dấu chấm bằng bột đỏ 
lên trán, mà hãy đính tilak ý thức này, rồi kiểm tra để mà tilak 
này không bao giờ bị xóa đi vì bất kỳ lý do nào. Tilak này có bất 
diệt không, để rồi nó không bao giờ có thể bị xóa đi? 


BapDada đã nhìn thấy tình yêu thương mà tất cả các con có và 
con đã chạy đến đây với thật nhiều tình yêu thương như thế 
nào để tổ chức cuộc gặp gỡ này với BapDada, rồi khi con đến 
và ngồi trong hội trường này để gặp Baba, vì tình yêu thương 
của con, con nỗ lực rất nhiều để ngồi ở phía trước đến mức con 
quên cả ngủ hoặc khát... BapDada nhìn thấy tất cả và những gì 
con làm. Baba nhìn thấy toàn bộ Vở kịch. BapDada cũng dâng 
nộp bản thân Người cho con vì tình yêu của con và nói với con: 
“Giống như con đã chạy đến để gặp Người Cha trong hình 
dáng hữu hình này, tương tự như vậy, con hãy nỗ lực mãnh liệt 
để trở nên ngang bằng với Cha. Tất cả các con đều nghĩ đến 
việc có được chỗ ngồi hạng nhất ở đây. Tuy nhiên, không phải 
ai cũng có thể nhận được chỗ ngồi như thế. Đây là thế giới hữu 
hình, vì vậy luật lệ của thế giới hữu hình phải được tuân thủ. 
Vào lúc đó, BapDada cảm thấy rằng tất cả các con nên ngồi ở 
phía trước, nhưng điều đó có thể không? Điều đó đang diễn ra, 
nhưng bằng cách nào? BapDada nhìn thấy những ai đang ngồi 
ở đằng sau như là những người liên tục tan hòa vào ánh mắt 
của Người. Đôi mắt là gần nhất. Vì thế, con không đang ngồi ở 
đằng sau, mà con đang ngồi trong đôi mắt của BapDada. Con 
chính là ánh sáng của đôi mắt. Tất cả các con đang ngồi ở 
đằng sau có nghe được điều này không? Con không đang ngồi 
ở xa, mà con ở gần. Về mặt thể lý, có thể con đang ngồi ở phía 
sau, nhưng các con, những linh hồn, là gần gũi nhất. BapDada 
nhìn vào những đứa con ngồi ở phía sau nhiều nhất. Những ai 
đang ngồi gần ở đằng trước thì có cơ hội tận mắt nhìn thấy 
Baba, trong khi những ai ngồi ở đằng sau không có được cơ hội 
này. Đây là lý do vì sao BapDada tan hòa con vào ánh mắt của 
Người. 


BapDada tiếp tục mỉm cười, bởi vì ngay từ 2 giờ chiều, mọi 
người đã bắt đầu xếp hàng. BapDada nhận ra rằng có lễ con sẽ 
mệt khi đứng ở đó, vì vậy BapDada trao cho tất cả các con bức 
thông điệp yêu thương. Sau đó, đôi chân của con được mát xa. 
Con có cảm nhận được bức thông điệp của BapDada không: nó 


thật đáng yêu và độc đáo. Vì vậy, hôm nay, mọi người đã chạy 
đến từ khắp mọi nơi để nắm bắt cơ hội cuối cùng của mùa này. 
Tốt lắm. Lòng hăng hái và nhiệt tình của con để tổ chức cuộc 
gặp gỡ với Người Cha liên tục làm cho con tiến về phía trước. 
Tuy nhiên, BapDada không quên con dù chỉ một giây. Chỉ có 
một Người Cha nhưng lại có nhiều đứa con. Tuy nhiên, Baba 
không quên bất kỳ ai trong số các con dù chỉ một giây, bởi vì 
con chính là những đứa con đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại 
được. Con hãy nhìn xem Người Cha đã tìm thấy tất cả các con 
ở mọi ngóc ngách xa xôi khác nhau ở vùng đất này và ở nước 
ngoài như thế nào. Con đã có thể tìm thấy Người Cha không? 
Con đã tiếp tục lang thang và loạng choạng nhưng không thể 
tìm thấy người. Tuy nhiên, Người Cha đã tìm thấy con ở những 
vùng đất, những đất nước, những bang khác nhau... Người Cha 
đã làm cho con thuộc về Người. Con hát lên bài hát: “Con 
thuộc về Baba và Baba thuộc về con”. Baba đã không nhìn vào 
đẳng cấp, quốc gia, sắc tộc... của con. Người chỉ nhìn thấy sắc 
màu tâm linh trên vầng trán của mỗi người các con, chấm điểm 
ánh sáng. Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, nghĩ gì? 
Người Cha có nhìn vào đẳng cấp hay sắc tộc của con không? 
Dù con da trắng hay da đen, đẹp hay xấu? Người Cha không 
nhìn vào bất cứ điều gì. Người chỉ nhìn thấy con đã thuộc về 
Người. Vì vậy, đây là tình yêu của Người Cha hay là tình yêu 
của con? Đây là tình yêu của ai? (Của cả hai.) Những đứa con 
rất thông minh, khéo léo trong việc đáp lời. Chúng nói: “Baba 
ơi, Người nói với chúng con rằng tình yêu lôi kéo tình yêu, bởi 
vì tình yêu lôi kéo tình yêu cho nên Người có tình yêu thương 
và chúng con cũng có tình yêu thương”. Con ơi, con thật thông 
minh, khéo léo. Người Cha cũng vui lòng khi thấy rằng con có 
thật nhiều can đảm, lòng hăng hái và nhiệt tình. 


BapDada có kết quả biểu đồ 15 ngày của nhiều đứa con. Một 
điều mà BapDada nhìn thấy trong kết quả của những đứa con ở 
khắp mọi nơi là phần đông các con đã chú ý. Mức độ % thì 
không phải là điều mà con muốn, nhưng con đã chú ý và những 
đứa con nỗ lực mãnh liệt đang cố gắng hoàn thành mục tiêu 
giữ lấy lời hứa mà chúng đưa ra trong tim mình và đang tiến về 
phía trước. Bằng cách tiến về phía trước theo cách này, con sẽ 
tiến đến đích của mình. Thậm chí vào lúc này, do bất cẩn hoặc 
lười biếng, thiểu số các con đang chú ý rất ít. Khẩu hiệu đặc 
biệt của chúng là: “Vâng, chúng con sẽ thực hiện; chúng con 
sẽ đạt được”. Khi con nghĩ rằng con sẽ đạt được vào thời điểm 


nào đó, đó là bất cẩn. Nói “Con phải đạt được” mới là nỗ lực 
mãnh liệt. BapDada nghe được nhiều lời hứa. Con liên tục đưa 
ra nhiều lời hứa thật hoa mỹ. Con ơi, con hứa hẹn thật hay với 
thật nhiều lòng can đảm, đến mức vào lúc đó, thậm chí con 
trao toli dilkhush cho BapDada. Baba cũng nuốt lấy toli ấy! 
(Chấp nhận điều con nói.) Tuy nhiên, hứa có nghĩa là trải 
nghiệm lợi ích lớn nhất từ nỗ lực hoàn thành việc đó của con. 
Nếu con không trải nghiệm được lợi ích, lời hứa của con không 
mãnh liệt. Vì vậy, con có thể đưa ra lời hứa, bởi vì ít ra con 
đang phục vụ cho Baba toli dilkhush. Tuy nhiên, cùng với điều 
đó, con cũng phải làm cho tình yêu đối với nỗ lực của con 
mang dáng dấp như ngọn lửa. Hãy trở nên giống như núi lửa. 
Theo thời gian, bất kỳ tài khoản nghiệp nào về tâm trí, mối 
quan hệ và mối liên hệ mà con còn có, hãy thiêu đốt tất cả 
trong hình dáng ngọn lửa của con. Đây là tình yêu thương mà 
con có và BapDada đã cho con điểm thi đậu cho việc này. Con 
có tình yêu thương này, nhưng giờ đây tình yêu của con nên 
mang dáng dấp của ngọn lửa. 


Ở bên này của thế giới, có ngọn lửa tha hóa và bạo lực; còn ở 
bên kia, yoga mạnh mẽ, nghĩa là yoga núi lửa mãnh liệt được 
cần đến. Ngọn lửa mãnh liệt như núi lửa của con sẽ chấm dứt 
ngọn lửa tha hóa và bạo lực, trao sự hợp tác cho tất cả các linh 
hồn. Một mặt, tình yêu mãnh liệt của con, nghĩa là yoga và sự 
tưởng nhớ mãnh liệt của con sẽ chấm dứt ngọn lửa kia; mặt 
khác, nó sẽ làm cho các linh hồn trải nghiệm được thông điệp 
của Thượng Đế và hình dáng điểm tĩnh/mát lành. Nó sẽ tăng 
cường thái độ bàng quan vô hạn. Một mặt, nó sẽ thiêu đốt mọi 
thứ; mặt khác, nó sẽ làm dịu mát mọi thứ. Nó sẽ lan tỏa làn 
sóng bàng quan vô hạn. Những đứa con nói rằng chúng có 
yoga, và chúng không có ai khác ngoài Baba, điều đó rất tốt. 
Tuy nhiên, theo thời gian, giờ con đã được bảo là con phải trở 
nên giống như núi lửa. Trong ký ức, các Shakti, các 
Mahashakti đều được thể hiện trong hình dáng cầm các loại 
binh khí. Giờ con phải hiển lộ những hình dáng Mahashakti ấy. 
Tất cả các con, dù là Pandava hay Shakti, đều là những dòng 
sông kiến thức được khởi nguồn từ Đại Dương. Con không phải 
là Đại Dương, mà con là dòng sông. Con là dòng sông Hằng 
kiến thức. Vì vậy, các con, những dòng sông Hằng kiến thức 
giờ phải giải thoát cho các linh hồn khỏi tội lỗi của họ bằng sự 
mát lành từ kiến thức của con. Đây là nhiệm vụ của các con, 
những Brahmin vào lúc này. 


Tất cả các con đều đã được hỏi năm nay con phải làm công 
việc phục vụ nào. Theo thời gian, tất cả các con đều đang ở 
trong trạng thái nghỉ hưu. Vì vậy, công việc phục vụ đầu tiên 
mà BapDada đang bảo con thực hiện thì giống như công việc 
của những người ở trong trạng thái nghỉ hưu. Họ dành thời 
gian và mọi thứ của họ cho con cái của họ và nghỉ hưu. Do đó, 
giờ tất cả các con nên sử dụng kho báu thời gian và suy nghĩ 
hướng thượng của con cho người khác. Giờ con hãy sử dụng ít 
thời gian và suy nghĩ của con hơn cho bản thân. Bằng cách trở 
thành công cụ, sử dụng thời gian và suy nghĩ của con cho 
người khác, con có thể ăn quả trái thực tế từ công việc phục vụ 
ấy. Hãy phục vụ bằng suy nghĩ của con, và phục vụ bằng lời 
nói của con. Hầu hết thời gian, bất kỳ ai đi vào mối quan hệ 
hoặc mối liên hệ với con, dù những linh hồn ấy là linh hồn 
Brahmin hay là không, thì con đều là chủ nhân trao tặng, trao 
cho họ điều này hoặc điều khác. Hãy vô vị lợi và trao cho họ 
hạnh phúc, trao cho họ bình an, trao cho họ trải nghiệm an lạc. 
Trao cho họ trải nghiệm về tình yêu thương. Con phải trao đi, 
và trao đi nghĩa là tự động nhận lại. Hãy vô vị lợi đến mức bất 
kỳ ai đi vào mối liên hệ với con nên nhận được điều gì đó từ 
con khi họ quay trở về. Sau khi đến với con, chủ nhân trao 
tặng, họ không nên quay trở về tay không. Con đã nhìn thấy, 
mỗi khi cha Brahma bước đi hay di chuyển, ai đó đến trước mặt 
ông ấy, người con ấy sẽ không rời Baba đi mà không trải 
nghiệm được điều gì đó. Vì vậy, hãy kiểm tra, mỗi khi con gặp 
gỡ ai đó, con có trao cho họ điều gì đó không hay là họ ra đi 
với tay không. Những ai tuôn tràn kho báu thì không thể nào ở 
yên mà không trao đi điều gì đó. Hãy trở thành người trao tặng 
liên tục, vô hạn đến mức không ai phải hỏi xin bất cứ điều gì từ 
con. Mặc dù họ có thể hỏi, nhưng người trao tặng thì không 
bao giờ được nghĩ rằng mình sẽ chỉ trao điều gì đó khi được 
yêu cầu. Người trao tặng vĩ đại, vô hạn sẽ trao mà không cần 
được yêu cầu. Công việc phục vụ đầu tiên con phải làm trong 
năm nay là trở thành người trao tặng vĩ đại. Con đang trao đi 
bất cứ điều gì con đã nhận được từ Đấng ban tặng. Brahmin 
không phải là ăn xin mà là linh hồn hợp tác. Brahmin thì không 
trao tặng cho nhau, mà họ hợp tác với nhau. Đây là công việc 
phục vụ đầu tiên. Cùng với điều này, BapDada đã nghe được 
một vài tin tức hay từ những đứa con ở nước ngoài. Baba đã 
bảo con hãy tìm những người phát ngôn để lan tỏa âm thanh ra 
thế giới, và những đứa con ở nước ngoài đã làm việc cùng với 


nhau rất tốt để hoàn thành việc này. Khi kế hoạch được lập, nó 
phải được đưa vào thực tế. Tuy nhiên, ở Bharat cũng thế, 
BapDada đã bảo cả 13 vùng hãy tạo ra ít nhất một người như 
thế. Dù con gọi họ là người phát ngôn hay là gì khác, ít ra hãy 
có một người phục vụ đặc biệt có thể trở thành công cụ cho 
việc này. Nếu con thấy rằng có những công cụ như thế ở 
những bang lớn, con có thể lên chương trình cho những linh 
hồn như thế từ các bang lớn, không chỉ là những vùng khác 
nhau. Không phải là con có thể lên những chương trình như 
thế, mà con phải lên những chương trình như thế. BapDada 
chúc mừng những đứa con ở nước ngoài từ trái tim của Người, 
và giờ Người đang chúc mừng con bằng lời cho việc mang đến 
trước mặt BapDada những kế hoạch mà con sẽ đưa vào thực tế. 
Thật ra, BapDada biết rằng dễ dàng làm việc này hơn ở Bharat, 
nhưng giờ con phải phục vụ cho những linh hồn có chất lượng 
và làm cho họ trở thành những linh hồn gần gũi, hợp tác. Có 
nhiều linh hồn hợp tác, nhưng giờ con phải mang họ đến gần 
hơn, vào trong nhóm. 


Cùng với điều này, để mang những linh hồn Brahmin đến gần 
hơn, để tạo ra bầu không khí yêu thương mãnh liệt ở 
Madhuban và ở những nơi khác, con hãy có các bhatthi (thiền 
tập thể), nhóm trò chuyện từ tim đến tim giữa các con với 
nhau. Mọi người nên được trao cho trải nghiệm về ngọn lửa 
mãnh liệt như núi lửa và được làm cho tiến về phía trước. Khi 
con bận rộn trong công việc phục vụ này, những chuyện vặt 
vãnh mất thời gian và nỗ lực, những chuyện vặt vãnh làm cho 
con buồn phiền, sẽ cảm tưởng giống như trò chơi búp bê, khi 
so với trạng thái cao nhất là ngọn lửa yêu thương mãnh liệt. 
Rồi sau đó con sẽ dễ dàng và tự động được an toàn. BapDada 
đã bảo với con rằng Người cảm thấy nhân từ nhất khi Người 
nhìn thấy các con, những chủ nhân toàn năng vẫn còn chật vật 
với những chuyện vặt vãnh. Khi ngọn lửa tình yêu của con yếu 
đi, con phải gắng sức vất vả. Vì vậy, giờ con phải giải thoát bản 
thân khỏi việc gắng sức vất vả. Đừng trở nên bất cẩn, mà hãy 
thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Đừng nghĩ rằng con không 
được gắng sức vất vả, vì thế con có thể đi ngủ một cách thoải 
mái. Hãy chấm dút việc gắng sức vất vả của con bằng tình yêu 
thương, chứ không phải bằng sự bất cẩn. Con có hiểu con phải 
làm gì không? 


BapDada phải đến lần nữa. Tất cả các con đều đang thắc mắc 


chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. BapDada có đến nữa hay 
không. BapDada không bao giờ nói “Không”. Người luôn nói 
“Ha ji, Ha ji”. Khi con cầu gọi: “Hỡi vị Chúa Tể”, Baba đáp lời: 
“li Hazoor” (Ta có mặt). Vậy, con có hiểu con phải làm gì và 
con không được làm gì không? Hãy chấm dút việc gắng sức vất 
vả bằng tình yêu thương. Giờ đây, hãy tổ chức năm nay như là 
năm thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Với tình yêu thương, chứ 
không phải với sự lười biếng! Nhớ điều này một cách vững 
chắc! Đừng với sự lười biếng! 


Điều này có OK không? Mọi thắc mắc của con đã chấm dứt 
chưa? Có điều gì vẫn còn không? (Baba đang hỏi Dadi Janki). 
Có điều gì vẫn còn không? Dadiji dù gì cũng đang mỉm cười. 
Giờ trò chơi ấy đã kết thúc. Ca phẫu thuật ấy là gì? Nó chỉ là 
một trò chơi trong Vở kịch. Trò chơi ấy thật hay, phải không? 


(BapDada dẫn thiền.) Con phải liên tục thực hành tập trung và 
ổn định tâm trí, trí tuệ của con trong hình dáng chấm điểm 
trong vòng một giây. Ngay khi con nói “Dừng!”, tâm trí và trí 
tuệ của con nên hoàn toàn tĩnh tại và vượt thoát khỏi ý thức cơ 
thể lãng phí. Trong suốt cả ngày, hãy sử dụng sức mạnh kiểm 
soát. Đừng nên là khi con ra lệnh để kiểm soát, nó mất 2 hoặc 
5 phút mới xảy ra. Vì thế, con hãy tiếp tục thực hành sử dụng 
sức mạnh kiểm soát của con hết lần này đến lần khác và xem 
nó hoạt động như thế nào. Hãy tiếp tục kiểm tra xem con mất 
một giây, một phút hay vài phút để có thể kiểm soát tâm trí 
của con. Giờ đây, tất cả các con phải làm cho tấm biểu đồ của 
con thật vững mạnh trong vòng 3 tháng. Con phải đạt được 
chứng nhận này. Trước hết, con phải trao cho mình chứng 
nhận này, rồi BapDada sẽ trao chứng nhận cho con. Achcha. 


Gửi đến tất cả các linh hồn có quyền đối với sự nuôi dưỡng của 
Thượng Đế; gửi đến những linh hồn hướng thượng có quyền đối 
với việc học của Thượng Đế; gửi đến những linh hồn tràn đầy 
mọi thành quả được trao bởi Thượng Đế; gửi đến những linh 
hồn nỗ lực mãnh liệt, sử dụng phương pháp một chấm điểm; 
gửi đến những đứa con liên tục thoát khỏi việc gắng sức vất vả 
và liên tục tan hòa vào tình yêu thương; gửi đến những linh 
hồn đặc biệt có tình yêu thương mãnh liệt... nỗi nhớ, niềm 
thương và lời chào namaste của BapDada. 


Lời chúc phúc: 


Mong con là người phục vụ thật sự, chấm dứt mọi sóng rung 
động lãng phí với sức mạnh từ những suy nghĩ thanh khiết và 
mạnh mẽ của con. 

Được bảo rằng: “Suy nghĩ có thể kiến tạo nên thế giới”. Khi 
con có suy nghĩ yếu hoặc lãng phí, một thế giới với bầu không 
khí lãng phí được tạo ra. Người phục vụ thật sự là người chấm 
dứt mọi sóng rung động cũ bằng suy nghĩ thanh khiết và mạnh 
mẽ của mình. Giống như khoa học phá hủy vũ khí bằng vũ khí, 
người ta phá hủy máy bay này bằng máy bay khác, tương tự 
như vậy, sóng rung động từ những suy nghĩ thanh khiết và 
mạnh mẽ của con sẽ chấm dứt bất kỳ bầu không khí lãng phí 
nào. Giờ con hãy làm công việc phục vụ như thế. 


Khẩu hiệu: 
Hãy trở nên tự do thoát khỏi bất kỳ sợi dây trở ngại tỉnh tế, 
bằng vàng nào và tổ chức đón mừng Năm Giải thoát. 


*++ Om Shantị *** 


Thông báo: 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế 
giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 
18H30 đến 19H30. Hãy trải nghiệm: Ôn định trong hình dáng 
xứng đáng được tôn thờ, xem bản thân là vị thần đặc biệt được 
yêu thương và đáp ứng mong nguyện của các tín đồ. Làm công 
việc phục vụ đưa các linh hồn vượt thoát chỉ với một ánh nhìn 
và là hình ảnh trao tầm nhìn; trong khi trao cho họ tầm nhìn, 
hãy làm cho họ hạnh phúc. 


